TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An 
Điện thoại: (+84) 383861171 
Email: tgmvinh @ gmail.com 

Số 1016/TB-TGM 


Xã Đoài, ngày 03 tháng 5 năm 2016 


THƯ RAO 

Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XI 

Kính gửi: Quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đồng 
Dân Chúa Giáo phận Vinh, 

Tôi vui mừng thông báo cho Anh Chị Em biết, theo chưong trình đào tạo của Đại 
Chủng Viện Vinh Thanh, các chủng sinh khóa XI sẽ mãn khóa vào cuối tháng 5 
năm 2016. Sau đây là danh sách các chủng sinh khóa XI: 


TT 

Tên Thánh, Họ 

rri 

Tên 

Ngày, Tháng, 
Năm Sinh 

Nguyên Quán 

01 

Phêrô Lê Xuân 

An 

20/04/1981 

Gx. Yên Lý, Nghệ An 

02 

Antôn Nguyễn Xuân 

Bá 

19/05/1976 

Gx. Thu Chỉ, Hà Tĩnh 

03 

Martinô Nguyễn Văn 

Bé 

15/10/1981 

Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh 

04 

Phêrô Thân Văn 

Chính 

28/12/1981 

Gx. Trại Lê, Hà Tĩnh 

05 

G.B. Bùi Khiêm 

Cường 

01/09/1981 

Gx. Kẻ Tùng, Hà Tĩnh 

06 

Giuse Phan Văn 

Danh 

02/09/1980 

Gx. Vĩnh Hòa, Nghệ An 

07 

Micae Hồ Tmng 

Dũng 

12/11/1980 

Gx. Thanh Dạ, Nghệ An 

08 

Giuse Nguyễn Văn 

Dũng 

25/12/1980 

Gx. Hội Yên, Nghệ An 

09 

Antôn Nguyễn Văn 

Định 

12/02/1982 

Gx. Xuân Mỹ, Nghệ An 

10 

Antôn Nguyền Văn 

Đoàn 

05/06/1979 

Gx. Tân Lộc, Nghệ An 

1 1 

Phêrô Nguyễn Ngọc 

Đông 

12/06/1979 

Gx. Liên Hòa, Quảng Bình 

12 

Giuse Trương Văn 

Hân 

22/10/1981 

Gx. Đức Lân, Nghệ An 

13 

Phêrô Trần cầu 

Hoa 

19/05/1980 

Gx. Đồng Lam, Nghệ An 

14 

Giuse Trần Văn 

Học 

11/02/1973 

Gx. Tràng Đình, Hà Tĩnh 

15 

G.B. Lưu Ngọc 

Hùng 

15/02/1980 

Gx. Thọ Ninh, Hà Tĩnh 

16 

G.B. Nguyễn Ngọc 

Hùng 

05/02/1981 

Gx. Mỹ Lộc, Hà Tĩnh 

17 

Antôn Tô Quang 

Hùng 

10/06/1983 

Gx. Kẻ Mui, Hà Tĩnh 

18 

Gioan Đinh Văn 

Huy 

01/08/1978 

Gx. Mô Vĩnh, Nghệ An 

19 

G.B. Nguyền Duy 

Hướng 

24/07/1981 

Gx. Xã Đoài, Nghệ An 

20 

Phêrô Nguyền Đức 

Kiên 

27/04/1981 

Gx. Hội Yên, Nghệ An 

21 

Giuse Nguyễn Đình 

Kính 

14/04/1981 

Gx. Thanh Dạ, Nghệ An 

22 

G.B. Nguyễn Đình 

Lĩnh 

24/04/1977 

Gx. Bảo Nham, Nghệ An 

23 

Giuse Nguyễn Quang 

Minh 

04/12/1975 

Gx. Thanh Tân, Nghệ An 


1 


24 

Phêrô Nguyễn Đức 

Nghĩa 

07/10/1981 

Gx. Đồng Sơn, Nghệ An 

25 

G.B. Nguyễn Đức 

Nghĩa 

02/04/1973 

Gx. Quan Lãng, Nghệ An 

26 

Phêrô Nguyễn Văn 

Ninh 

01/02/1979 

Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh 

27 

Giuse Nguyền Văn 

Quy 

10/10/1982 

Gx. Mầu Lâm, Nghệ An 

28 

Phêrô Nguyền Như 

Thao 

01/01/1968 

Gx. Thượng Nậm, Nghệ An 

29 

G.B. Nguyền Thanh 

Thiên 

20/01/1980 

Gx. Yên Đại, Nghệ An 

30 

Giuse Nguyễn Văn 

Thiện 

20/02/1979 

Gx. Gia Hưng, Quảng Bình 

31 

Giuse Truông Văn 

Thực 

20/02/1983 

Gx. Tam Trang, Quảng Bình 

32 

Giuse Nguyễn Văn 

Thưong 

25/10/1976 

Gx. Cấm Trường, Nghệ An 

33 

Giuse Tô Văn 

Toản 

08/01/1981 

Gx. Đức Lân, Nghệ An 

34 

Phêrô Trần Phúc 

Trì 

02/09/1979 

Gx. Kim Lâm, Hà Tĩnh 

35 

Giuse Phạm Đình 

Trị 

02/08/1977 

Gx. Bột Đà, Nghệ An 

36 

Giuse Chu Đình 

Trường 

17/01/1982 

Gx. Đạo Đồng, Nghệ An 

37 

Phêrô Lê Hữu 

Trường 

31/07/1975 

Gx. Đông Yên, Hà Tĩnh 

38 

Phaolô Hồ Văn 

Trường 

15/10/1980 

Gx. Vạn Lộc, Nghệ An 

39 

G.B. Cao Xuân 

Trường 

27/03/1974 

Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh 

40 

G.B. Hoàng Văn 

Tự 

10/10/1982 

Gx. Đồng Vông, Nghệ An 

41 

Giuse Thái Viết 

Yên 

20/08/1982 

Gx. Mỹ Khánh, Nghệ An 


Theo dự kiến, các chủng sinh trên đây sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới. 
Theo Bộ Giáo luật hiện hành, điều 1043, nếu ai biết chủng sinh nào có ngăn trở hoặc 
không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, buộc phải trình báo cho Đấng Bản Quyền giáo 
phận. 

Mọi trình báo phải được thực hiện trước ngày 24 tháng 5 năm 2016. Người trình báo phải 
cho biết Họ, Tên, địa chỉ của mình và số điện thoại để Tòa Giám mục liên lạc khi cần. 

Yêu cầu các cha xứ và các cha đặc trách giáo họ độc lập công bố Thư Rao này trong 
Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh (ngày 08/05/2016) và Lễ Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống (ngày 15/5/2016). 

Cầu chúc quý Cha và toàn thể anh chị em dồi dào phúc lành của Chúa. 

Thân ái trong Chúa Kitô, 


GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 



2 


